PHAT GIAO NGUYEN THUY 
THERAVADA 


VÔ THUONG - KHÓ NAO - VÔ NGA 


Soan gia 
TRUONG LAO HOA THUONG HO TONG 
(VANSARAKKHITA MAHATHERA) 


Bien trầm khổ sống bồng lai láng 
Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, 
Tắm thân chìm đắm dạt dào, 

Mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly. 


Cöi giả tạm ích gì sự thé, 

Uống tâm tư tìm kế miên trường 

Trần hoàn vạn vật vô thường 

Khổ não, vô ngã đầy đường chong gai. 


Do nghiệp báo lưu lai thuở trước, 

Các pháp hành, tạo được thân duyên, 
Pháp hành kế tục nhau liền 

Diệt sanh, sanh diệt, triền miên không 
ngừng. 


Người hay thú đồng chung số phận, 

HE có thân ngũ uän không ben, 

Chịu điều bién đối đảo dien, 

Sanh, già, đau, chết, không yên chút nào. 
Thé vật chất không sao giữ nỗi, 

Sức vô thường phá mỗi sát-na, 

Xét cùng đâu phải thân ta, 

Khó ngăn bạc tóc không cầm răng long. 


Lửa ái dục đốt lòng từ phút, 

Váy ưu phiền, chăng chút nào nguôi, 
Dễ chi đặng tạm an vui, 

Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai. 
Chừng thân chết nảy hơi hôi hám, 
Người ai ai chang dám lai gần, 

Gớm ghê, đầu bậc chí thân, 

Đều sợ xui, lụy, hương lân cửa nhà. 


Chọn một chốn rừng già thanh vắng, 


Dem thây thi an táng cho xong, 
Địa táng, hỏa táng chăng đồng, 
Tùy duyên tùy tục, vân không quản gi. 


Đưa xác chết người đi đông đúc, 

Kẻ thân nhân uất ức, khóc than, 

Hình hài ba khúc rã tan, 

Thinh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. 


Kho tử biệt thiết tha nung nấu, 

Biệt gia tài, của báu, tình yêu, 

Tam thân ngũ uän đã tiêu, 

Dat, nước, gió, lửa, về nhiều căn nguyên. 
Thân đã chắng thiêng giêng ngày tháng, 
Buổi chia lia ngao ngán đau thương. 
Chúng sanh ba cõi vô thường, 

Nên vun cội phước tìm đường siêu sanh. 


Lya các thứ nhân lành gieo giống, 
Quả kết trong kiếp sống về sau, 

Mở lòng bó thí déi dao, 

Học kinh, trì giới, khá mau tu hành. 
Kéo rồi phải điêu linh, sa doa, 

Vào bốn đường ác đạo khó khăn, 

Vô cùng khốn khổ thân tâm, 

Đời đời kiếp kiếp trầm luân không vé. 
Thân khẩu ý giữ gìn trong sạch, 

Dẫn trên đường thanh bạch mà đi. 
Dầu cho chuyên kiếp đến kỳ, 

Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu. 
Ráng hối quá quay đầu hướng thiện, 
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo, 
Tâm dừng xu hướng, vui theo, 


Thién duyén gáy dung trán lao dút lán. 


Các phuong pháp, yén tám dinh trí, 
Chüng sanh cán tim kiém hoc hänh, 
Cho löng chán nän phát sanh, 

Cội nguồn tội khô hiểu rành sâu xa. 


Pháp chán nản dạy ta suy xét, 

Khô cõi đời số cát sông Hằng, 

Tám điều khổ não chi bằng, 

Đây lần lượt giải, ngọn ngành như sau. 


Cõi trần thế ra vào há dé, 

Luật tuần hoàn nào kể chỉ ai, 

Thân ta chăng lựa gái trai, 

Cũng đều mắc phải đọa đày khổ sanh. 


Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, 
Thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, 
Nguyên tó nhỏ nhít vô hồi, 

Vốn là chất lỏng, giỗng dầu mà trong, 
Giọt dầu ấy dính lông con thú, 

Ta cầm lên rảy đủ bảy lần, 

Chỉ còn chút ít dính gần, 


Đó nguyên chất khởi lên thân con người. 


Bảy ngày dau còn tươi trong vat, 
Rôi lân lân biên sắc đôi màu, 
Đên tuân thứ bảy về sau, 


Biến thành một chất trông vào đáng ghê. 


Đỏ dot dot, mỡ pha lẫn máu, 

Bởi nguyên Hành cứ tạo thêm ra, 
Lại đến lần bảy bữa thứ ba, 

Hóa thành chất đặc như là thịt dư. 


Trong bụng mẹ an cư một chỗ, 
Miếng thịt thừa tội khổ xiét chi, 
Tuy hình huờn kết thé ni, 
Nhưng mềm mại, như chỉ rã tan. 


Tưởng tượng đến trăm ngàn ghê sợ, 
Phôi bây giò tương to trứng ga, 

Phôi này còn yếu chưa gia, 

Tuần tự thay đổi, bảy ngày thứ tư. 

Bảy ngày nữa từ từ biến hóa, 

Bắt đầu chia tất cả năm nhành, 

Tuy hình chưa hán thật thành, 

Nhưng đã có dạng đầu, mình, chơn, tay. 
Pháp hành đã tại hoài không dút, 

Tuần thứ năm nhất nhựt vừa qua, 


Nhỏ to hình dáng đây đà, 
Ba lam ngày ay đã ra hình hai. 


Ngoài ba tháng thành thai cứng cát. 
Thai loài người nào khác thú đâu. 
Cũng đều khô não âu sau, 

Ở trong bụng mẹ co đầu, rút chơn. 


Ngôi chòm hóm còn hon ràng buộc 
Trên đồ ăn vừa được tiêu tan, 

Hai tay nam lại đỡ cằm, 

Mặt day lưng mẹ, tối tam mit mờ. 


Quanh mình váy chất do, hôi thúi, 
Đầu đội đồ mẹ mới ăn vào, 

Vừa dơ, vừa ngộp xiết bao, 

Nên hằng giáy giụa thân nào đặng yên. 


Nếu mẹ chăng cữ kiêng ăn uống, 

Mặc đói no nuốt bướng nhai càn, 
Nóng, cay, nguội, lạnh không màng, 
Miễn vừa khâu dục ngó ngàng chi con. 


Vật thực trúng da non của trẻ, 
Nóng giật mình, lạnh sẽ phát run, 
Đau thương khổ não khôn cùng. 
Như chim bị trận bão bùng mưa sa. 


Lại giống khi trai qua mưa gió, 

Nam co ro một xó rét run, 

Kinh hoàng sợ sệt hết lòng, 

Chang kham nỗi khổ, day tầm đôi bên. 


Hoặc kiếm ở phía trên, hay dưới, 
Hoặc là nơi mấy bụi gần đây, 
Chừng nào tìm được bộng cây, 
Chui vào ẩn náu thân này mới an. 


Đủ mười tháng vẹn toàn thân thể 
Gan kỳ sanh lòng mẹ chang vui, 

Lo âu dạ luống bùi ngùi, 

Sợ dự tai hại trong hồi khai hoa. 


Mãn toan tính đăn đo cân nhắc, 

Biển mênh mông chưa chắc đặng qua, 
Quanh quân công chuyện trong nhà, 
Dé duôi nào dám đi xa bao giờ. 

Kịp đến lúc ngồi chờ hoa nở, 

Quyến thuộc vầy kẻ đỡ người nưng, 
Chịu điều đau khổ từng cơn, 

Dầu kiên gan may cũng son nỗi đau. 


Người cả thảy không sao tránh thoát, 


4 | Vo thưởng, khö náo, vó ngá 


Bong dường như bao tat vào thai, 
Hai nhi như chớp, đã day, 
Theo đường kinh huyết ra ngoài sản món. 


May được lúc lâm bón yên tịnh, 

Cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn, 

Ấy nhờ hồng phúc nhà còn, 

Chúng sanh kiếp trước gây nhiều thiện 
căn. 


Nếu phước báu không bằng tội ác, 

Khi sanh ra chịu các khó khăn, 

Dẫu còn sống sót nữa chăng? 

Gật gờ dường phải đôi lần đứt hơi! 

Vì nhân ác đến hồi trả quả, 

Chúng sanh này thảm họa chết non, 
Chết ngộp hoặc chết mỏi mòn, 

Chết ngoại bụng mẹ hoặc còn trong thai. 


Ngán ngâm kiếp sanh lai tất tưởi! 

Từ thác sanh đến buổi lọt lòng, 

Mạng căn nào biết chắc không, 

Nhưng đều phải chịu trong vòng khổ lao. 


Suy nghĩ chán xôn xao tất đạ, 

Xét khô sanh buồn bã âu sau, 

Đây là hết khổ đặng đâu, 

Có thân còn phải lãnh thâu khổ già! 


Sự khổ già thân ta hằng chịu, 
Dầu gái trai tiều tụy như nhau, 
Đổi thay chăng trước thi sau, 
Suy mòn từ lúc tốn hao từ giờ! 


Buổi niên thiếu ngây thơ đầy đặn, 

Sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân, 

Dáng điệu đẹp dé tốt lành, 

Dương dương đắc ý, tuổi xanh thường 
tình. 


Độ trẻ trung vóc mình tráng kiện, 
Hang phô bày thé diện đáng yêu, 

Thé gian ai cũng ưa chiều, 

Gái trai đều có tự kiêu thuở này. 

Mê muội tưởng đẹp hoài không giảm. 
Quá lạc lầm quí mến thân ta, 

Sắm đồ trang sức xa hoa, 

Điểm tô cho đặng đẹp ra tuyệt trần. 


Dùng kính, lược, dự phần chải gỡ, 


Giôi phân son, sặc sỡ thêm duyên, 
Chăng vừa sở tạo, tự nhiên, 
Lâp mùi hám trược ướp liên nước thơm. 


Công trang điểm sớm hôm không dứt 
Dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh, 

Đủ các tư cách gợi nhìn, 

Thật ra nào khác như hình trái sung. 


Xác ô ué, đều cùng nam nữ, 

Túi đựng đầy những thứ đồ do, 

Lại còn biến đổi đường mơ, 

Chậm mau rồi cũng có ngày tiêu tan! 
Hữu tình đến vội vàng tuổi hac, 

Mái tóc xanh trăng bạc như bông, 

Dầu cho cạn trí hết lòng, 

Cán ngăn nó cũng vẫn không nghe nào. 


Tay chon thay món hao, gay yếu. 
Lan län còn xương chịu lay da, 

Thôi thời tráng kiện đã qua, 

Vô thường xô đuổi, tuổi già đến thay. 


Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ. 
Chưa bao lâu đã trở nên lờ, 

Trông xa các vật lờ mờ, 

Nhãn quan, suy kém có chờ cho đâu. 


Đồng thời phát khô sầu tai điếc, 
Lóng mà nghe chẳng thiệt tiếng tăm, 
Nghe lầm, ắt nói lại lầm, 

Nhĩ quan đã hắn âm thầm hoại tiêu. 


Cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, 

Đây trưng ra may cớ thật gan, 

Như răng, phải rụng lần lần, 

Đó là triệu chứng tắm thân đã già. 
Tham huyết sống cũng là phải chết, 
Thân, hữu hình, chưa hết bao lâu, 

Thé rang: “Sanh tử quan đầu”. 

Ta nên lấy đó làm câu răn mình. 

Cũng có kẻ, quá tin sức khỏe, 

Tâm trẻ con, sức khỏe đã già, 

Có ai kêu thử ông, bà, 

Dầu không oán giận, cũng là không vui. 
Nghe tiếng gọi ngậm ngùi không dĩ, 
Trái lại kêu bằng chị hay anh, 

Tưởng mình đương độ xuân xanh, 

Vui mừng thỏa mãn, làm lành thêm lên. 


Hanh người thé không nên ái truát, 


Người chẳng thông kinh luật khuyên răn. 


Hạng này hay có làm xäng, 
Ai thän cän läm, ät häng mo läy, 


Nghi chin chan than nay at hoai, 
Đã nhóp nho mà lại không bền, 
Khổ già đeo đuôi một bên, 

Khổ đau liên tiếp cho thêm não nề. 
Ôi thảm khóc, nhắc về binh khổ, 
Một cơn đau phát lộ đến ta, 

Do nhiều bịnh chứng hà sa, 

Toàn thân rũ liệt thiết tha lắm hồi. 


Binh suyễn mệt, nói thôi không xiét, 
Bịnh ho lao, bịnh kiết, ung thư, 

Ghẻ chốc, tê bại, cốt hư, 

Đàn ông cũng phải chịu như dan bà. 


Bịnh cùi, lát thúi tha lầy lụa. 

Những lang ben ăn túa châu thân. 

Nhức đầu, xổ mũi, rút gân, 

Phù thủng sưng khắp tay chơn mặt mày. 
Lưng gối mỏi, thiên thời, gió, rét, 

Binh đau răng, mũi nghẹt, trái ban. 

Sung phổi, cạn mật, héo gan, 

Những bịnh hư, thiệt, nhiệt, hàn cũng lo. 


Cử đôi bịnh, nghiệm cho ra lẽ. 

Dầu bịnh cơ nặng nhẹ khác nhau, 
Nhưng mà đã phải vương đau, 

Khổ thân chẳng biết tả sao cho cùng. 
Đời hay nói: đau chơn hả miệng, 
Ngoài thuốc thang còn chuyện dị đoan, 
Nhờ thay bó trận lập đản, 

Ông này, bà nọ, cầu an đêm ngày. 


Sợ có sự nạn tai dồn dập, 

Cầu hỏi cho đặng gặp cơ duyên, 
Hết lòng khan vai chư thiên, 

Hộ căn bịnh ấy, giám thuyên từ này. 


Vong cha mẹ trên mây, ngoài gió, 
Hoặc ông bà, mà có hién linh, 

Xin về độ bịnh mạnh lành, 

Sửa sang tế vật, lòng thành dâng cho. 


Bởi lầm lạc chăng lo kinh kệ, 

Mãi chuyên cần tế lễ cầu xin. 

Bịnh do nghiệp chướng của mình, 
Há vì cúng quảy bịnh tình thoát sao. 


Thân đã có, nguồn đau phải có, 
Mãn tối tâm chang rõ hiện tan, 
Chúng sanh trong cõi thế gian, 
Náng nhẹ đều phải vương mang bịnh trần. 


Chỉ tránh khỏi có phần La-hán, 

Cảnh Niết-bàn dứt nạn khổ đau, 

Còn trong ba cõi trần lao, 

Những sự chết sông, 6m dau là thường. 


Thấy bịnh hoạn cảm thương thân thế, 
Cũng lo toan, tìm kế giải sầu, 

Khổ đau càng thắm càng lâu, 

Rồi đến khổ chết bắt đầu vấn theo. 


Khi khô chết đã gieo mầm dix, 

Thân chúng sanh mắt sự thăng bằng, 
Trẻ già đều phải hãi hùng, 

Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. 
Cơn hấp hối run lên không dứt, 

Khắp thân mình, thịt giựt, gân thun, 
Tay chon chuyền động vay vùng, 
Ruột gan, dao cắt, vô cùng đớn dau, 


Ngày tận số, lâu mau, đã tới, 

Cái thức thần lia với xác do, 

Rồi thân ba khúc nằm trơ, 

Toàn thây lạnh buốt, cứng rờ như cây. 


Quyền thuộc vẫn trông thây than tiếc, 
Người chết rồi còn biết là chi, 

Thân kia đã gọi thay, thi, 

Con người ấy gọi là đi qua đời, 

Khi đã chết không nhờ của cải, 

Của vợ chồng con cái, mẹ cha. 

Anh em, quyến thuộc gần xa, 

Khó trông diu dắt, cõi ma một mình. 


Thậm chí đến đồng trinh cắt bac, 
Dé trong môi người thác theo lè, 
Cũng không đem được dựa kè, 

Cõi trần dé lại, ra về hồn không! 


Qui vô thường, vô song quyền thé, 
Giét chúng sanh bat ké gái trai 
Giết người chăng lựa cho hay, 
Dầu chư thiên cũng bị tay giày vò. 


Đời sanh sống làm cho tiêu dit, 

Sát sanh linh chăng biết xót than! 

Chỉ trừ một cõi Niết-bàn 

Vô thường chăng dám lộn hàng đến đây. 


6 | Vô thường, khổ não, vô ngã 


Bởi chưng ở cảnh náy tịch tịnh, 

Day yên vui chang dính bụi trần 

Phước báu, to lớn muôn phần, 

Chăng hư, chẳng hại, là thân vàng ròng, 
Tưởng chết sống sanh lòng phiền não, 
Muốn khỏi thì ráng tạo phước duyên, 
Cố công trì giới, tham thiên, 

Đặng có kết quả, về miễn an vui. 

Chớ hờ hững dé duôi tội ác, 

Đừng dé cho lầm lạc càng tăng, 

Tĩnh liền vung tưới thiện căn, 

Nghiệp theo chang kịp khi thăng Niét- 
bàn. 


Nếu lần lựa, muộn màng sanh hại, 

Cũng nên đừng y lại vào ai, 

Bút — Thô (Buddho) một tiếng Tăng bày, 
Trong cơn hap hối niệm sai, lạc đường. 


Ta nên nhớ vô thường, khổ não, 
Đừng đợi cho nghiệp báo đến nơi. 
Đọa đày vừa lúc tắt hơi. 

Bốn đường ác đạo đời đời khó ra, 
Sự khổ chết nguyên là nghiệp dir, 
Luật luân hồi, tử, tử, sanh, sanh. 
Còn khổ quả báo sẵn dành, 

Chính ta gây kết đã thành từ lâu, 
Vô minh đã gieo sâu nhân ác, 
Nhân đến hồi kết các quả sau, 

Do câu “thiện ác đáo đầu” 

Về sau phải chịu vui rầu chăng sai. 
Vì lầm lạc giữ hoài tâm ác. 

Cõi trần này giết thác sanh linh, 
Mà không một chút niệm tình, 

Cứ làm việc dữ, tự mình không lo, 


Vật có chủ, không cho cũng cắp, 

Vợ con người, mê hoặc tà dâm, 

Tính toan mưu kế âm thầm 

Chăng kiêng luật pháp, tối tăm làm liều. 
Nói dối cũng một điều rất dữ, 

Lòng phát ra miệng cứ nói đùa, 

Có người uống rượu say sưa, 

Dầu ai thức tỉnh không chừa thói quen. 


Cöi hiện tại nhúm nhen, ngũ nghiệp, 


' Nói cho đủ là a-tăng-kỳ, nghĩa là vô só. 


Tánh xấu xa chang kịp đôi thay, 
Chết rôi cũng phải đọa day, 
Xuông nơi địa ngục chịu hoài nan tai. 


Các tội ác, không sai một bước, 
Bóng theo hình cái trước cái sau, 
Nhân nào quả nấy, liền nhau, 

Mình gây mình chịu, ai vào giúp ta. 


Bi qui sứ hành hà đánh đập, 

Kéo lôi bừa bám giập, cháng thương, 
Lửa phiền thiêu đốt thịt xương, 

Chết sống, sống chết, luôn luôn không 
ngừng. 


Sự khổ cực bởi chưng ác báo, 

Giái hay trai đã tạo phải mang, 

Cảnh này ác quả đã tan, 

Sanh làm ngạ quỷ nhẹ nhàng đôi phân. 


Giống nga qui toàn thân ghê tóm, 

Đói khát kheo, hôm sớm nhe nanh, 

Ăn ròng mủ máu hôi tanh, 

Hết kiếp nga qui tái sanh lên đời, 

Loài súc vật trên bờ dưới nước, 

Lớn nhỏ, vì từ trước dễ duôi, 

Dänh cam số phận ham hiu, 

Làm những vật thực dé nuôi mạng người. 


Bắt giết hại máy mươi cháng tiếc, 

Tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, 
Hành hình thảm khốc mới vừa, 

Đó là quả báo có chừa chi ai, 

Cũng có kẻ đầu thai thần qui, 

A-tu-la, nga qui khác chi, 

Cüng déu dói khát nhiéu khi, 

Chiu chang biét may tang ky! kiép lau. 
Kiếp quá khứ rat giàu tội khô, 

Tội khổ này chẳng bỏ sót ai, 

Chúng sanh khắp hết bốn loài, 

Thấp hóa, không hạn, noãn thai chăng trừ, 
Nhân ác đã gieo từ vô thỉ, 

Quả xấu xa trực chỉ theo mình, 

Làm cho tät cả chúng sanh, 

Mỗi kiếp phải chịu khô hình như trên. 


Cöi giả tam đường tên thấm thoát, 
Kiếp này qua kiếp khác đến thay, 

Rồi trong những kiếp vị lai, 

Cũng là khổ não, nan tai day day, 


Sự khổ não bao vây liền sát, 

Khiến chúng sanh lầm lạc thêm hoài, 

Vì chưa thoát khó trần ai, 

Nên những nghiệp dữ không ngày nào xa, 


Đây ta thử xét qua hiện tại, 

Chang khổ nào sánh lại khổ ăn. 

Vì chưng đói khát, khó khăn, 

Muốn cho no đủ, nên hằng phải lo, 
Nghèo sạch đất, giàu to cũng thế, 

Nhọc ưu tư, nào ké ngày đêm, 

Có röi lại muốn có thêm, 

Bằng người chưa có cũng tìm cho ra. 
Nếu biếng nhác ở nhà thong thả, 

Ăn không lo, lở cả núi sông, 

Mối ăn nặng cánh bên lòng, 

Mãn nuôi mạng sông dày công liệu lường. 
Già trí trẻ vẫn thường làm lụng, 

Làm kiếm ăn phải dụng tam thân, 

Xác thịt lẫn với tinh thân, 

Khó khăn cũng chịu, nhọc nhán cũng 
cam, 


Binh đói khát hằng ngày vat vả, 


Thuốc dau hay, chang đã tật này, 

Không được ăn uống ốm gay, 

Càng lâu ắt phải bỏ thây cõi trần, 

Ăn hay gap mat lần điệu dược. 

Có ăn rồi, bịnh được giảm thuyên. 
Chúng sanh dầu biếng cũng siêng, 
Không sao tránh khỏi phải quyền sanh 
nhai. 

Có kẻ ráng cấy cày, đảo, cuốc. 

Luống chuyên cần, rẫy bái ruộng nương. 
Kẻ thì làm mướn bán buôn, 

Biết bao khô cực, luôn luôn mọi đời. 
Người giàu có thanh thoi đôi chút 

Bởi từ xưa quả phúc vo tròn 

Cõi trần hái trái ngọt ngon 

Khỏe thân, nhưng cũng vẫn còn khổ tâm. 


Những khổ não đã lần lượt giải 

Văn tắt đây đại khái tám điều 
Chúng ta lấy đó làm nêu 

Gái trai cũng phải chịu điều khổ lao. 


Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh 

Ráng tu hành, giới — định làm căn 
Mong cầu giải thoát trối trăng 

Trần khó xa cách, nhẹ thăng Niết-bàn. 


— Dirt tác phẩm Vô thường, khổ não, vô ngã (PL2513-DI. 1970) — 


